
y 

THiHINHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



6 BÀI TẬP THỂ HÌNH GIÚP NAM Gl( 
TO K H ỏ Ẻ 

T ác giả Sế Quân Lương 

Trong bài viết ngày hôm nay, bạn sẽ được giới thiệu một số phương pháp luyện tập bắp chân kết hợp với các bài tập 
sử dụng tạ đơn. Các bài tập này không chỉ tập trung rèn luyện phần cơ bắp chân chắc khỏe, mà đồng thời còn giúp 
bạn "tranh thủ" luyện tập được sức bền cũng như sự dẻo dai của cơ thể. 


1 . Động tác xuống tấn tách kết hợp với động tác nhảy 


Thực hiện tống cộng 4 set tập, mỗi set kéo dài 2 phút, thực hiện với mỗi bên chân. Sau mỗi 2 phút với mỗi chân, hãy 
nghỉ 1 phút. 

Vào tư thế xuống tấn tách, với một chân đưa lên trước, một chân hướng ra sau. Chân trước của bạn nên gập ở góc 
45 độ. Đồng thời bắp chân sau nên được giữ thẳng hàng với phần còn lại của cơ thể. Nhảy lên từ tư thế xuống tấn 
tách rồi hạ xuống mà không đối chân. Tập cho đến khi hoàn thành đủ số thời lượng yêu cầu. 


2. Deadlitt với tạ 






Dead!ift với tạ 


Thực hiện tống cộng 1 0 set, mỗi set 5 rep. Xuống động tác Deadliít trong khoảng thời gian là 4 giây. Hãy tập động 
tác này theo dạng Superset với bài tập xuống tấn trước. 

Với hai tạ Kettlebell trên sàn ở hai bên, gập người xuống nắm lấy hai tạ với hai lưng giữ thẳng. 

Kéo hai bả vai lùi về sau và tập trung vào giữ cho tạ nằm ở phần gót chân. Siết chặt phần co mông, dồn lực vào hông 
và kéo hai tạ Kettlebell lên thật mạnh vào tư thế đứng thẳng. 


3. Xuống tấn trước với tạ đơn (Kettlebell) 



Tập tống cộng 1 0 set, mỗi set 1 0 rep. 



Đặt hai tạ Kettlebell lên cơ delta với hai tay gập 90 độ, gót tay hướng chéo xuống dưới. 


Hạ người xuống thấp vào tư thế xuống tấn một cách từ từ trong 4 giây. Từ vị trí xuống tấn, siết chặt cơ mông và đấy 
người lên về tư thế ban đầu, kết thúc chuyển động. 


Chú ý: hãy cân bằng tạ rồi sử dụng gót chân và ngón chân cái làm hai điểm tạo lực chính. Đừng để cho khối lượng bị 
dồn quá nhiều sang một chân. 


4. Động tác bật nhảy Pylometric 



Thực hiện càng nhiều rep càng tốt trong vòng 1 phút. Giữa mỗi set nghỉ 40 giây. Tập tống cộng 5 set. 

Đứng thẳng trên một điểm cao hơn sàn tập khoảng 0,6 mét rồi nhảy lên, tiếp đất trên sàn. 

"Hạ cánh" với hai đầu gối gập cong 90 độ. Giữ tư thế cố định trong một khoảng thời gian thật ngắn rồi bước lại vị trí 
ban đầu để thực hiện lại động tác. 


5. Động tác luyện gân kheo với dây tập TRX 



Tập tống cộng 3 set, mỗi set kéo dài 20 giây. Nghỉ 30 giây giữa các set. 

Nằm ngửa trên sàn tập, lưng phẳng với hai chân buộc chặt vào dây tập TRX. 

Nâng hông lên khỏi sàn và bắt đầu kéo gót chân về phía xương cụt. Giữ tư thế đó trong vòng 20 giây, sau đó duỗi về 
vị trí ban đầu và lặp lại. 



6. Động tác nâng cẳng chân đơn 



Tập 4 set với số rep mỗi set là 1 2 dành cho mỗi chân. Bạn nên tập động tác duỗi gân kheo trên sàn giữa các set. 

Đi chân trần và giữ thăng bằng cơ thể sử dụng gan bàn chân. Dồn 80% khối lượng cơ thể vào đầu ngón chân cái. 
Nâng chân dậy và gập cẳng chân bên kia ở vị trí cao nhất của động tác. 

Từ từ trở về tư thế bắt đầu và lặp lại. 

Có thể bạn thích xem Video: 


Xem thêm: 

• 13 động tác tập cơ chân với thang dây hoàn toàn mới 

• 4 động tác tập thể hình cho cơ chân tại nhà với tạ dumbbell 

• Top 14 bài tập gym cực tốt cho người mới bắt đầu tại nhà 

• 30 bài tập chân tốt nhất cho thể hình nam 


Theo VoThuat.vn 



¥ T w E E T 


f c H I A 





©PIN 


I T 


G + c I R L c E 


Tin liên quan 



Cách tập Cơ lưng xô rộng hiệu quả n... 



Bài tập tăng cân nhanh cho nam giới... 



4 bước giúp bạn Squat đúng kỹ thuật... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

Tập thể hình cùng nam diễn viên "người vận chuyển" 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 






0, Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIỀU NHẤT 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 








Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hưởng đến chiều cao không? 



5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 






Kiến thức cần biết về Deadlitt 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 





BÀI TẬP BỤNG 


BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 


BÀI TẬP PLANK 


BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP 
CHÂN 


BẬI TẬP BÀI TẬP ĐÙI 

CỐ TRƯỚC 


BÀI TẬP 
LƯNG 


BÀI TẬP 
NGỰC' 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TẬP BÀỊ TẬP TỐNG 

TAY HỢP 


BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THẾ 
HÌNH 


ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC 

YỎGA 


LỊCH TẬP THỂ 
HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ 
HÌNH 


TẬP THỂ HÌNH TẠI VIDEO THỂ 

NHÀ HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• Bí quyết gắn mi giả trông dày tự nhiên và không nặng mắt 

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với việc gắn mi giả. Tuy nhiên bạn đã từng nghe... 

• 1 1 bài tập giảm mỡ bụng với bóng Bosu hiệu quả và cực tốt 

Bạn luôn cảm thấy buồn mỗi lần sờ từng ngấn bụng lộ rõ? Bạn chẳng thích ai đề cập... 

• Mẫu váy hoạ tiết cực xinh các nàng không thể thiếu Hè này 

Bạn đang chuẩn bị trang phục đẹp sẵn sàng cho chuyến du lịch Hè? Trang phục hoạ tiết luôn... 

• 5 Bài tập vận động giúp đốt mỡ nhanh nhất không thế bỏ qua 

Bạn đang tìm kiếm những bài tập vận động đế đốt mỡ hiệu quả? Bạn đang trong quá trình... 

• 6 bí mật giúp bạn vượt qua chặn đua đạp xe của Ironman tốt hơn 

Bạn đang chuẩn bị cho cuộc đua ironman? Bạn đã chuẩn bị sẵn sảng cho phần chạy bộ và... 



THỂ 


HỈNH 


I Goựgle™ Tim kiêm T uy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 


TỔNG THỐNG NGA VLADIMIR PUTIN "RỦ" THỦ TƯỚNG DMITRY MEDVEDEV TẬP THỂ HÌNH 
1 0.02.201 6 - Comments Disabled 

Tập thể hình không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn là giải trí, là dịp tụ họp những người bạn... 


ị ^ 5 BÀI TẬP THỂ HÌNH DÀNH CHO CẶP ĐÔI 
. 28.01.2016 - Comments Disabled 

Thể Hình Nam gợi ý các bài tập thể hình dành cho cặp đôi giúp bạn có thêm động lực và cảm hứng để biến những... 


CHẤN THƯƠNG CỔ TAY KHI TẬP THỂ HÌNH 
^ >7 ' 1 5.01 .201 6 - Comments Disabled 

Chấn thưong cổ tay gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu đối với người tập thể hình hoặc gym: Một cảm giác bức... 



Bài mới 



6 BÀI TẬP THỂ HÌNH GIÚP NAM GIỚI có BẮP CHÂN T0 KHỎE 


Trong bài viết ngày hôm nay, bạn sẽ được giới thiệu một số phương... 


‘5 


2 TẬP THỂ HÌNH CÙNG NAM DIỄN VIÊN “NGƯỜI VẬN CHUYỂN” 

ifc • 


Diễn viên “người vận chuyển” tập thể hình sáu ngày trong tuần, mỗi... 

3 — » NHỮNG TÌNH HUỐNG TAI NẠN VUI NHỘN KHI TẬP THỂ HÌNH 










Clip sau đây mục đích là giải trí, vui nhộn nhưng Thể Hình Nam cũng... 



rp rg ^ GIẢI MÃ Bí MẬT sức MẠNH CỦA ĐỘNG TÁC PLANK 

02.02.2016 - Comments Disabled 

Plank (đo sàn) được xem là động tác "thần thánh" của bài tập cc bụng, giúp giảm mỡ bụng và hình thành các múi... 

DUMBBELL hích PULL - KÉO TẠ ĐÔI LÊN CAO 

1 8.01 .201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Dumbbell High Pull. Học kỹ thuật đúng cho bài tập kéo tạ đôi lên... 

D song joong ki khoe bụng 6 Múi Và thân hình nóng Bỏng trong "DESCENDANTS of the SUN" 

24.03.201 6 - 0 Comments 

Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt vì màn khoe bụng 6 múi của Song Joong Ki có thể sẽ khiến bạn không thở nổi... 


Copyright © 201 5 - Thế Hình Nam 




